DUOC DONG HỌC 


Mô hinh hóa trong số liệu duoc dóng hoc 





Vũ Binh Hòa 


Bộ môn Dược lâm sàng 
Drag sántrenlon 


nayana TES] si. [S2 tỈ o seda 
e ard 6 RR Ee 
x 


ỗ 
' 9 1 à 6 
[eaae | Time (5) 








-e Sewphonepe 


| 


4 sa Ne 


zu 


MỤC TIÊU HỌC TAP 


Trình bày được: 


1. Khái niệm mô hình hóa, khái niệm bậc và ngăn 
trong mô hình hóa dược động học 


2. Đặc điểm của một số mô hình dược động học 
một ngăn. 


DƯỢC DONG HỌC 


Quá trình- Thông sô 


A: Háp thu Propranolol bi 
DEBT S DE 
chuyen hos dua: Sinh khà dung 
P 7 gan lan dau nên chi duò n 
ột phần nhỏ vào weng uong 
qs F- 30% 


D: Phân bó 


được vòng tuần 
hoàn chung 








M: chuyển 
hóa 


E: Thai trừ 











A: Hip thu 


hóa 





DƯỢC ĐỌNG HỌC 


D: Phân bó 





M: chuyển 


E: Thai trừ 








Quá trình- Thông s 


Amiodaron phân bố 
rộng khắp trong cơ 
thể, vào được trong 
tế bào và liên kết 
mạnh với mô 


Ó 


Thé tích phân bó 


Vd- 5000L 








DƯỢC DONG HỌC 


Quá trình- Thông sô 


A: Hip thu 


D: Phân bó 





M: chuyên 


hóa Thời gian bán thải 


+ Acyclovir thải trừ Tp 22-3 giờ 
nhanh ra khỏi co 
Y auc 
thé, chü yéu qua Ti lệ thải trừ 








E: Thai trừ nước tiểu fr- CLa/CGLr= 90% 





DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Quá trình- Thông số 





( | AUC, F. 
D: Phàn bé => 
| M: chuyên | 
hóa J 
=> 
Y CL 
E: Thải trừ 





Hiểu được thông tin dược động học 


DUOC THU QUOC GIA VIT NAM 


(Vietnamese Na 





Azithromycin sau khi uống, phân bố rộng 
rãi trong cơ thể, khả dụng sinh học khoảng 
40%. Thức ăn làm giảm khả năng hấp thu 
azithromycin khoảng 50%. Sau khi dùng 
thuốc, nồng độ đỉnh huyết tương đạt được 
trong vòng từ 2 đến 3 giờ. Nửa đời thải trừ 
cuối cùng ở huyết tương tương đương nửa 
đời thải trừ trong các mô mềm đạt được 


sau khi dùng thuốc từ 2 đến 4 ngày. 


Phát triển một chế phẩm generic 





® “A [| 
Chế phẩm góc (biệt duoc góc): Ché phám generic: 
o Do một hãng duoc phát triển o Nhiều nhà sản xuất phát triển 
o Thử nghiệm lâm sàng (tốn kém) o Không cần thử nghiệm lâm sàng 
o Được bảo hộ độc quyền (khoảng nhưng NHIÉU trường hợp phải 
20 năm). đảm bảo tương đương sinh hoc 


o Thuốc đã hết han bản quyền của 


chế phẩm gốc 


Thực tế lâm sàng... 


Mỗi đường dùng thuốc có đặc điểm dược động học riêng 





Thực tế lâm sàng... 


Yêu cầu chỉnh liều cho phù hợp với thực tế điều trị 


Enter patient data 


kg Ib 


mg (m 


Female 


ETEA Vancomycin Kel x 





Thực tế lâm sàng... 


Chế độ dùng thuốc không chỉ dừng ở 1 liều duy nhất 











iseomen Chế độ liề 
SA M o 
Ngày dàu: 500mg 
san o Bốn ngày tiếp theo: 250 mg x 1 viên/ ngày 








PEDIATRIC DOSAGE GUIDELINES FOR OTITIS MEDIA, ACUTE BACTERIAL SINUSITIS, AND COMMUNITY. 
ACQUIRED PNEUMONIA 
(Age 6 months and above, [see Use in Specific Populations (8.4)]) 
Based on Body Weight 





OTITIS MEDIA AND COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA: ($ Day Regimen)” 








Dosing Calculated on 10 mg kg day Day 1 and 5 mg/kg day Days 3 to 5. 
































Weight 100 mg S mL. 200 mg mi. Total m per Total mg per. 

Kg | Les Dayi Đa ĐỂ Dayi Days 25 Treatment Course. | Treatment Course 
s 1p ZsmL asep | 125 mL ip] mL 150 me 
10 | 22 | $mtümp) | 25mL:(2tp) 15mL 300 me 
20 | a Xi: up) Xs (5 p] Im 600 mg 
30 | 66 TS mL: ts top) | 3:75 mk: rtsp) 900 ma 
4ú | 8S 10m: C tsp) Snt: 0 hp) 1200 mg 
30 and | Toad TaS mri (221p) | 625 mE: Tug) 1500 mg 


























above | above 








ỨNG DỤNG CỦA CÁC THÔNG SÓ DĐH 


Nghiên cúu phát trién 





thuóc mói 


»Tính toán các thóng só 
dược động hoc từ dữ liệu 
nồng độ thuốc theo thời gian 
>Từ đó xây dựng các chế độ 
liều khác nhau. 


Đánh giá TĐSH 





(thuốc generic) 


> Từ các thông số Cmax; Tmạx; 
AUC đê tính F wong asi và từ 
đó dé so sánh TDSH. 


dung trong 4 


> Từ các thông số dược động 
học của thuốc đã được công 
bố, biện luận và giải quyết 
tình huống lâm sàng 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


* Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Dược lâm sàng 
* Hoàng Thị Kim Huyền (2011), Dược động hoc- Những 


kiến thức cơ bản, NXB Y Học 








Liều dùng 
(Dose) 








Mô hình trong dược động học 


(9, 











Thời gian 








MÔ HÌNH 








Khái niệm về “mô hình” 


Mô hình (model), modeling (mô hình hóa dữ liệu) 


5 


Do diện tích cái ao 
này thé nào? 





Khái niệm về “mô hình” 





S=a2 


* Không chính xác 
lắm... 

* Mô hình có một 
thông số (a) 


Cp 





Khái niệm về “mô hình” 


S=pixr? 

* Không chính xác 
lắm... 

* Mô hinh có một 
thông sô (a) 





Khái niệm về “mô hình” 


S=a*b 
< Chính xác hơn 


* Mô hình có hai thông 


=> số (a và b) 


Mô hinh là phương trình toán dùng dé 
mô tả một sự vật/số liệu thực tế 





Một vài mô hình điển hình 
S-v't 
E-m'c? (Enstein) 
S-a*b (rectangle) 


Cler = (140-tuói) * (Cân nặng ) * (0.85 nếu là nữ) / (72 * Cr) 
Cockcroft-Gault 


Hãy cho biết thông số của từng mô hinh? 


Một vài mô hình điển hình 


Cockcroft-Gault equation: 







p 
o 


140 - age (years)] x weight (k 
Cta- n ige (years) x weight (kg) ini 





z Orosii Eamon Rate Tê sorum creatinine (mg/dL) 
H frere ban gm Yor temale patients 

$^? :Á ^ ^ tì, 

E Sai sô của mô hinh 

3 

se) DW" 

à Tóm lai mó hinh 


PEU CI,,- f (Creatinin) 
35.45 50 B5 100 120 140 166 
Creatinine Clearance — (mimin) 


Cho tháy mói tuong quan khóng 
tuyén tính và có dang hypecbol 


Khái niệm về “mô hình” 


An Accidental 


"All models are WIONG and Statistician 
some are useful." 


-- George Box-- 





Các mô hình dược động học 


o Các mô hinh dược động học là những mô hinh 
phản ánh quá trình biến đổi của thuốc trong cơ thể. 
Do đó nó là một hàm số của thời gian 


o Mô hình hóa dữ liệu dược động học là kĩ thuật 
nhằm tìm mô hình tốt nhất dé mô tả số liệu thực 
nghiệm. Trong đa số trường hợp, số liệu là nồng 
độ thuốc và thói gian láy mẫu tương ứng. 


o Mô hình tốt nhất là mô hình có sai số với số liệu là 
nhỏ nhất và số thông số là ít nhất. 


Mô hình trong dược động học 


Ví dụ: số liệu PK đường tiêm tĩnh mạch 








E 
mo mo V183 37e910 
5 2 R wenona 
i. M: 
D b 
Fw HS 
Š So $ ao 
sa id sp Q 
Big as 
E ° 
° o oo >» ° 1 E » 
Time (h) Time (h) 








Mô hinh (đường cong màu đen): C-C,.e *** 


* Mô hinh: tối thiểu hóa sai số giữa số liệu và mô hình 
* Các thông số được động học ước lượng duoc: C, và ke 


Khái niệm “ngăn” và “bậc” 





Mô hình trong dược động học 


Liều = D 


NI 


Cp... 





ù 











Khái niệm ngăn? 

< Giả định cơ thể là các ngăn với các 
thể tích phân bố khác nhau 

< _ Thuốc phân bó nhanh và đồng nhất 
trong ngăn 


Mô hình trong dược động học 


Liều = D 


NI 


Cpr 





ù 











[ké 


Khái niệm bác: Biểu diễn quá trình dịch 
chuyển của thuốc vào hoặc ra khỏi ngăn 


Tốc độ của một quá trinh — hệ có một chất 


* Phuong trình tốc độ của quá trinh: 
— Mô tả sự dịch chuyển của một chất giữa các ngăn 


dO/dt = k.C^ 


* Quátrinh bậc 0 
— Tốc độ dich chuyển là không đổi, không phu thuộc vào quá 
trình 
Tốc độ = dC/dt= k.C^ = k 


* Quá trình bậc 1 
— Tốc độ dịch chuyển phụ thuộc vào nồng độ của chất đó 
Tốc độ = dC/dt= k x C1 


Tốc độ của một quá trình — hệ có hai chất 


“ Quá trình bậc 2: 
— Tốc huận với bậc hai của nồng độ (tích hai nồng độ) 
Tốc độ = k x C, x C; 
(Thường gặp trong các phản ứng hóa học, ÍT gặp trong dược động hoc) 
* Quá trình bão hòa dịch chuyển: 
— Tốc độ phụ thuộc vào tương tác giữa 2 chất 
— Nóng độ 1 chất là không đổi (enzym, chất mang) 








— Tuân theo động học Michaelis-Menten: 
Tốc độ = (V maxX C) /(C+ Km) i. 
Khi nồng độ tháp/cao thi tốc độ sẽ như thé 
nào? o 
0 5 10 15 20 25 


*Michaelis-Menten kinetics can describe: 


— Quá trình chuyển hóa nhờ emzym 
— Vận chuyển qua màng nhờ chất mang (cả tích cực và thuận lợi) 


Bậc của các quá trình trong dược động học 


Có bao nhiêu cách vận chuyên chất qua màng? 


Passive transport. 





Khuéch tán thu dóng tuán 
theo dược động hoc bậc 1: 
Tóc độ vận chuyén/thài vào 
gradien nồng độ (tỷ lệ thuận 
với nồng độ) 


Vận chuyền nhờ chất mang: 





- Nóng dó cao: 


—» Dóng hoc Michaelis- 
Menten 


Ví dụ về mô hình hóa trong Dược động học 


Mô tả: lo K 


Thuốc A được háp thu từ vị trí háp thu x Vm, Km 
là ngán A1 vào ngán trung tàm theo 

duoc dóng hoc bác 0 (Ví du truyán 

tinh mach lién tuc) 


Thuóc tir ngán trung tâm A2 được thải trừ qua 2 con 
đường: 

(1)Chuyển hóa qua gan (ngăn A4) tuân theo Dược động 
học Michealis-Menten và 


(2) thải trừ qua thận theo dược động học bậc 1 (gồm lọc 
cầu thận/thải trừ nhờ chất mang qua ống thận nhưng chưa 
bão hòa vận chuyên) ra nước tiểu (ngăn A3) 


Ví dụ về mô hình hóa trong Dược động học 


ko ki 
Nguyên tác: 
Chiều của quá trinh: 
* Bira khỏi ngăn, sự thay đổi x Vm, Km 


luong thuóc trong ngán là âm 

* Đi vào ngăn, sự thay đổi lượng 
thuốc trong ngăn sẽ mang dấu 
dương 


Loại của quá trình 
+ _ Nếu quá trình là bậc 1, tốc độ của quá trình sẽ bằng hằng số tốc độ với 
lượng thuốc tại đuôi của mũi tên. 
< Nếu quá trình bậc 0, tốc độ của quá trinh chính là hằng số tốc độ 
* _ Với động học M-M, tốc độ của quá trình liên quan đến lượng thuốc tai 
vị trí đuôi của mũi tên. 


Ví dụ về mô hình hóa trong Dược động học 





NGăn A1: Chỉ có một quá trình đưa thuốc ra khỏi ngăn 
theo động học bậc 0, do đó tốc độ thay đổi thuốc tại 
ngăn thứ nhất là 


: đA1 
Tốc độ = —— = k0 
' dt 


Thay đổi lượng thuốc A1 theo thời gian là .... Mót hàng số 


Ví dụ về mô hình hóa trong Dược động học 





Ngăn A2: Đây là ngăn trung tâm, phản ánh lượng thuốc 
trong cơ thể. Lượng thuốc trong ngăn trung tâm liên 
quan đến cả ba quá trình do đó: 


dA2 Vm. A2 


Tar TO KLA - km4 A2 


Ví dụ về mô hình hóa trong Dược động học 


kọ ki 


Vm, Km 


Ngăn A3: Chỉ liên quan đến thải trừ bậc 1. Biến thiên 
lượng thuốc tại ngăn A3 là: 


ga = k1. A2 
dt | 


Tốc độ lượng thuốc thải trừ vào ngăn A3 phụ thuộc vào lượng thuốc 
trong ngăn A2 


Ví dụ về mô hình hóa trong Dược động học 


kọ ki 


Vm, Km 


Ngăn A4: Liên quan đến động học M-M, sự thay đổi 
lượng thuốc tại ngăn A4 (lúc này là chất chuyển hóa) là: 


dA4 — Vm.A2 
"dt  Km+A2 


Tốc độ lượng thuốc thải trừ vào ngăn A3 phụ thuộc vào lượng thuốc 
trong ngăn A2 


Ví dụ về mô hình hóa trong Dược động hoc 


Vm, Km 


Mô hình dược động học trên có mấy ngăn? 


Ví dụ về mô hình hóa trong Dược động học 





Nếu k2, k3 nhỏ: sự phân bồ giữa Vm, Km 


hai ngăn A2 và A5 diễn ra chậm 
=> mô hình 2 ngăn 


Nếu k2, k3 lớn: Sự phân bồ giữa 
hai ngăn A2 và A5 nhanh => Chỉ là 
mô hình 1 ngăn 


Mô hình một ngăn 








Trước tiêm 








Ngay sau tiêm 








Mô hình một ngăn: sơ đồ hóa 


Thuốc vào Thuốc ra 
——— Ngăn 


trung tâm 


Mô hình một ngăn: đặc điểm 


* Thuốc sau khi vào cơ thể sẽ được phân bố ngay vào máu, các 
dịch và các mô trong cơ thể (ngăn trung tâm). 

* - Thuốc có thể phân bố trong dịch ngoai bào, mô, hoặc toàn bộ 
cơ thể, nhưng không khu trú riêng ở cơ quan nào cả, quá trình 


phân bố xảy ra ngay lập tức. 


Mô hình hóa dữ ge động h 


Mô hình hai ngăn 


09, 














Trước tiêm 








Ngay sau tiêm 





Khi đạt cân bằng 
trong phân bố 





Mô hình hai ngăn 
Ngăn 
trung tâm 
Ngăn 
ngoại v 


Vào 





Nhiều trường hợp giả định mô 
hình nhiều ngăn 





Phó biến nhát, don giản nhát: 


Mô hình một ngăn 


Thuốc vào Thuốc ra 
mec Ngăn 


trung tâm 





Một số mô hình dược động học thường gặp 
Mô hình dược động học 1 ngăn, thải trừ bậc 1 





M 





1. Dược động học đường tiêm tính mach, don liều 


2. Dược động học đường uống, đơn liều 
3. Dược động học đường truyền tính mạch 


4. Dược động học tiêm tinh mach, da liều 








Đặc điểm của một số mô hình 
DĐH thường gặp 


Sự kết hợp giữa bậc, ngăn, đường 
dùng 








2. Dược động học đường tiêm tĩnh mạch: | 


mô hình 1 ngăn, thải trừ bậc 1 








Đặc điểm: 
“Không có giai đoạn hấp thu. 






D: liều dùng 

Vd: thé tích phân bó 

C: nóng độ thuốc trong ngăn 
ka: hằng số tốc độ thải trừ 


*Tát cả các thuốc tiêm tĩnh mạch đều vào được vòng tuần hoàn 


ngay. 


*Thuóc nhanh chóng phân bố vào các mô. 


“Trạng thái cân bằng được thiết lập ngay lập tức. 


+ Nồng độ thuốc trong máu chỉ giảm do quá trình chuyển hóa và bài 


xuất (excretion) theo động học bậc 1 với hằng số tốc độ kel 





2. Dược động học đường tiêm tĩnh mạch: 


mô hình 1 ngăn, thải trừ bậc 1 





C=Cạ.e*e-! 


=> log(C) = log(Cạ) -k, . t 


Log nồng độ 


Thời gian (giờ) 


Đường biểu diễn log nông độ - thời gian 





3. Dược động học đường uống: 


mô hình 1 ngăn, hấp thu, thải trừ bậc 1 

D: liều dùng 

f: tỉ lệ thuốc được håp thu 
ka: hằng só tốc độ háp thu 
Vd: thé tích phân bó 

c nóng độ thuốc trong ngăn 
kel: hằng số tốc độ thải trừ 








Đặc điểm: 

< Tại thời điểm ban đầu, không có thuốc trong hệ tuần hoàn chung. 
* Do có quá trình háp thu, nồng độ thuốc trong máu tăng dàn, đạt 
đỉnh và giảm dàn do quá trình chuyển hóa và bài xuất. 


* Không phải tát cà lượng thuốc đều được háp thu. 





3. Dược động học đường uống: 


mô hình 1 ngăn, háp thu, thải trừ bậc 1 





Log nồng độ 


Thời gian (giờ) 


Đường biểu diễn log nông độ - thời gian 





4. Dược động học đường truyền tĩnh mạch: 


mô hình 1 ngăn, hêp thu bậc 0, thải trừ bậc 1 




















a Va Cp 
A=C Va 
Đặc điểm 


e 


Q: Tốc độ truyền (ví dụ 1ml/phút) 

V4: Thể tích phân bố 

C,: Nóng độ thuốc trong ngăn trung tâm 
A: Lượng thuốc trong ngăn trung tâm 


ke: Hằng số tốc độ thải trừ 


* Thuóc được đưa vào ngăn trung tâm với tốc độ không đổi 


* Thuốc được thải trừ theo dược động học bậc 1 với hằng số tốc 


độ ke. 


ais E id 
Quá trinh khuéch e ^ =: e 
E * 8:8 4 : 
tán thụ động qua o » 69,90 o È 
e x A 00260 ạ ® 
màng sinh học tuân 02 e 
theo dược độ gi c sẽ o 
eo dược don @ L— e 
: g ^ o-9-9o a o 
hoc bác máy? e 9 6—e6€—6 e? 
e 








2 











Với mô hình dược động học 1 ngăn, thải trừ bậc 1, 
đường tiêm tinh mạch, đồ thị nào dưới đây sẽ có 
hình đường thẳng: 

A. Nèng độ thuốc trong máu - thời gian 


B. Logarith của nồng độ thuốc trong máu - thời gian 








2 








Giả thiết thuốc được phan bó nhanh vào tát cả các 
mô và dịch trong cơ thể thì mô hình nào có thể được 
áp dụng 

A. Mô hình 1 ngăn 

B. Mô hình 2 ngăn 

C. Mô hình nhiều ngăn 








2 








Một thuốc X được tiêm tĩnh mạch và thu được nồng 


độ thuốc trong máu như sau: 





Thuốc thải trừ theo 





1 

2 dược động học bậc 
» máy? Tai sao? 

5 1 

6 0.6 

7 0.4 

8 0.2 


Mô hinh hóa dữ liệu dược động học 55 


